
VISUDDHIMAGGA 


THE PATH 0F PURIHCATION 

Luận sư Bhadantãcariya 

Buddhaghosa 

Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: Trưởng 

lão Nãnamoli 

Dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Thích nữ Trí Hải 


-0O0- 














SÁCH THAM KHẢO 

Thanh Tịnh Đạo (2 tập), Thích nữ Trí Hải dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ, NXB. Tôn Giáo, Hà 
Nội, 2001. 

Thanh Tịnh Đạo Luận Toản Yếu, Thích Phước Sơn, NXB Phương Đông, 2010. 

The Path of Purification, translated into English by Bhikkhu Nãnamoli, Kandy (Sri Lanka): 
Buddist Publication Siciety, 1999 (lst Edition 1956 by A. Semage, Colombo). 

Các ấn bản của Visuddhimagga: 

Sinhalese script: Hewavitarne Bequest edition, Colombo. 

Burmese script: Hanthawaddy Press edition, Rangoon, 1900. 

Siamese script : Royal Siamese edition, Bangkok. 

Latin script: Pali Text Society's edition, London. Harvard University Press edition, Harvard 
Oriental Series, Vol. 41, Cambridge, Mass., 1950. 

Các tác phẩm liên quan: 

Buddhaghosuppatti, edited and translated into English, by J. Gray, Luzac and Co., 
London, 1892. 

The Life and Work o f Buddhaghosa, by B.c. Law, Thacker, and Spink, Calcutta and Simla, 
1923. 







PHAN I: GIƠI (Sĩ/a) 


CHƯƠNG I: 

GIẢNG NGHĨA VỀ GIỚI 


A. Dan nhập: Đạo lộ (Giới-Định-Tuệ) 


• I. Đạo lộ đưa vượt thoát triền phược (1-3) 

• II. Đạo lộ đưa đến Thanh tịnh, Niết-bàn (4-5) 

• MỊ. Nằm con đường đưa đến thanh tinh 

• IV. Chín nhóm Giới-Định-Tuê 






III. Năm con đường đưa đến thanh tịnh 


• 1) Thonh tịnh nhờ tuệ quán 

• 2) Thanh tịnh nhờ thiền định và trí tuệ 

• 3) Thanh tịnh nhờ nghiệp, minh, và chánh pháp 

• 4) Thanh tịnh nhờ giới và tuệ định tĩnh 

• 5) Thanh tịnh nhờ bốn niệm xứ. 




IV. Chín nhóm Giới - Định - Tuệ 


1) Tăng thượng Giới, Định, và Tuệ 

2) Chặng đầu, chặng giữa, và chặng cuối 

3) Điều kiện để đắc 3 minh, 6 thông, và vô ngợi giỏi 

4) Hành trì tránh 2 cực đoan và tu tập Trung đạo 

5) Thoát khỏi đọa xứ, các dục, và tất cả hữu 

6) Từ bỏ, nhiếp phục, và đoạn tận 

7) Đề phòng ô nhiễm, ám ảnh, và tùy miên 

8) Thanh lọc tà hạnh, dục tham, và tà kiến 

9) Đắc 2 quả đâu, Bất hoàn, và A-la-hán. 





• (i) Giới là gì? 

• (ii) Giới có nghĩa là gì? 

• (iii) Đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng và nhân gần của Giới? 

• (iv) Những gì là lợi ích của Giới? 

• (v) Có bao nhiêu loại Giới? 





(i) Giới là gì? 


• Đó là các pháp khởi từ tư tâm sở ( cetanã ) hiện hữu 
nơi một người từ bỏ sát sinh, v.v... hay nơi một người 
thực hành viên mãn các học giới. 

• Patisambhidã nói: "Giới là gì? Có giới là tư tâm sờ 
[cetanỡ), có giới là các tâm sở ( thọ, tưởng và hành - 
cetasika), có giới là sự chế ngự, có giới là không vi 
phạm". 









(ii) Giới có nghĩa là gì? 


• Giới ( sĩla ) có nghĩa là tự chế ( sĩlana ). Tự chế gồm 
hai đặc tính: (1) phối hợp ( samỡdhỡna ), chỉ sự 
không mâu thuẫn trong ba nghiệp thân, lời và ý 
nhờ đức hạnh; (2) nâng đỡ (upadhãrana), nghĩa là 
nần tảng ( ãdhõra ) cho những thiện pháp. 

• Những người hiểu ngữ nguyên chỉ chấp nhận hai 
nghĩa này. Song cũng có những người luận về ý 
nghĩa của giới là cái đầu (s/ras), là mát mẻ ( sĩtala ). 






(iii) Đặc tính, nhiệm vụ, tướng trạng và nhân gần 


a) Đặc tính; Tự chê (Phôi hợp & Nền tảng) 

b) Nhiệm vụ: Chỉ trì & Tác trì 

c) Tướng trạng: Thanh tịnh 

d) Nhân gần: Tàm & Quý 





(iv) Lợi ích 


• a) Một lợi ích: 

— - Bất hối. 

• b) Hoi lợi ích: 

— - Được thương mến 

— - Đoạn trừ lậu hoặc. 

• c) Nâm lợi ích: 

— - Được thừa hưởng tài sản lớn 

— - Tiếng tốt đồn xa 

— - Không sợ hãi, rụt rè 

— - Khi chết tâm không tán loạn 

— - Được sanh vào thiện thú, cõi trời. 





(v) Có bao nhiêu loại giới? 

•1. Giới một loại (có 1) 

•2. Giới hai loại (có 7) 

•3. Giới ba loại (có 5) 

•4. Giới bốn loại (có 4) 

•5. Giới năm loại (có 2). 

(Tống cộng có 19 loại giới) 




19 loại giới 


1. Tất cả giới thuộc một loại, là đặc tính 
"tự chế". 

2. Hai loai : Hành và tránh (tác, chỉ) 

3. Chánh hạnh và khởi đầu đời sống 
phạm hạnh. 

4. Kiêng và không kiêng. 

5. Lệ thuộc và không lệ thuộc. 

6. Tạm thời và trọn đời. 

7. Hữu hạn và vô hạn. 

8. Thế gian và xuâ't thế. 

9. Ba loai : Hạ, trung, thượng. 

10. Vị kỷ, vị tha và vị pháp. 

11. Có dính mắc (châp thủ), không dính 
mắc, và an tịnh. 

12. Thanh tịnh, bâ't tịnh, khả nghi. 


13. Giới hữu học, vô học và người không 
phải hữu học hay vô học. 

14. Bốn loai : giới thối giảm, giới tù đọng, 
giới tăng tiến và giới thâm nhập. 

15. Giới tỷ-kheo, tỷ-kheo-ni, người chưa 
thọ cụ và người tại gia. 

16. Giới tự nhiên, giới theo cổ tục, giới 
tất yếu, và giới do nhân về trước. 

17. Giới bổn Pàtimokkha, giới phòng hộ 
các căn, giới thanh tịnh sinh mạng, và giới 
liên hệ bốn vật dụng. 

18. Năm loại thanh tịnh: Hữu hạn, vô hạn, 
đã viên mãn, không dính mắc, và đã tịnh 
chỉ. 

19. Năm loại chỉ trì: Từ bỏ, kiêng, tác ý (tư 
tâm sử), chế ngự, và không phạm. 






c. CHÚ GIẢI 19 LOẠI GIỚI 


1. Giới thuộc một loại: 


• Tất cả giới đều thuộc một loại (đặc tính): 



=> 








2. Giới thuộc hai loại 


- a.Tác và chỉ 

- b.Chánh hạnh và khởi đầu Phạm hạnh 

- c. Kiêng và không kiêng 

- d.Lệ thuộc và không lệ thuộc 

- e.Tạm thời và trọn đời 

- f. Hữu hạn và vô hạn 

- g.Thế gian và xuất thế. 






3. Giới thuộc ba loại 


• a. Giới bực Hạ, Trung, và Thượng 

• b. Giới vị kỷ, vị tha, vị pháp 

• c. Dính mắc, không dính mắc, an tịnh 

• d. Thanh tịnh, bất tịnh, khả nghi 

• e. Hữu học, vô học, và không hữu vô học. 





4. Giới thuộc bốn loại 


• a. Thối giảm, tù đọng, tăng tiến, và thâm nhập 

• b. Tỷ kheo, tỷ-kheo-ni, chưa thọ cụ túc, và tại gia 

• c. Tự nhiên, cổ tục, tất yếu, và do nhân về trước 

• d. Giới bổn, phòng hộ, thanh tịnh, và bốn vật dụng 






5. Giới thuộc năm loại (1) 


• I. Năm tác trì (Thanh tịnh): 

• (a) Giới thanh tịnh một phần 

• (b) Giới thanh tịnh hoàn toàn 

• (c) Giới thanh tịnh đã viên mãn 

• (d) Giới thanh tịnh không lệ thuộc 

• (e) Giới thanh tịnh đã an tịnh. 






5. Giới thuộc năm loại (2) 


II. Năm chỉ trì: 


(a) Từ bỏ 

(b) Kiêng 

(c) Tư tâm sở 

(d) Chế ngự 

(e) Không phạm 



• - GIỚI: 

—* 

• - ĐINH: 

• 

\ 

• -TUÊ: 

• 


Mười thiện nghiệp 
7 Tu tập và 8 An trú 
18 Quán và 4 Đạo lộ 





GIỚI: Mười thiện nghiệp 


(1) về giới sát sanh: 

— (a) từ bỏ sát sinh là giới 

(b) kiêng sát là giới 

(c) tư tâm sở (ý chí) là giới 

(d) chế ngự là giới 

(e) không phạm là giới. 

(2) Lấy của không cho: từ 
bỏ lấy của không cho là 
giới,... 

(3) Từ bỏ dâm dục là giới,... 

(4) Từ bỏ nói láo là giới,... 


(5) Từ bỏ nói độc ác là 
giới,... 

(6) Từ bỏ nói thô là giới,... 

(7) Từ bỏ nói vô ích là 
giới,... 

(8) Từ bỏ tham là giới,... 

(9) Từ bỏ sân là giới,... 

(10) Từ bỏ tà kiến là giới,.. 




ĐỊNH (A): 7 định Tu tập 


• (11) Với hạnh xuất ly, từ bỏ tham dục là giới,... 

• (12) Với vô sân, từ bỏ sân là giới,... 

• (13) Với tưởng ánh sáng, từ bỏ hôn trầm là giới,... 

• (14) Với không tán loạn, từ bỏ trạo cử là giới,... 

• (15) Với trạch pháp, từ bỏ nghi là giới,... 

• (16) với tri kiến, từ bỏ ngu si là giới,... 

• (17) Với hân hoan, từ bỏ chán nản là giới,... 




ĐỊNH (B): 8 định An trú 


• (18) Ở sơ thiền, từ bỏ năm triền cái là giới... 

• (19) Nhị thiền, từ bỏ tầm tứ là giới... 

• (20) Tam thiền, từ bỏ hỉ... 

• (21) Tứ thiền, từ bỏ lạc và khổ... 

• (22) Không vô biên xứ, từ bỏ sắc tường, đối ngại tường, 
sai biệt tưởng là giới... 

• (23) Thức vô biên xứ, từ bỏ không vô biên xứ tường là 
giới... 

• (24) Vô sở hữu xứ, từ bỏ thức vô biên xứ tưỏrng là giới... 

• (25) Phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ bỏ vô sở hữu xứ 
tường là giới... 




TUỆ (A): 18 đề mục Quán 


• (26) Quán vô thường, từ bỏ thường tường là giới...; 
(27) Quán khổ,... lạc tường là giới...; (28) quan vo 
ngã,... ngã tường là giới...; (29) Quán yểm ly,... tường 
ưa thích...; (30) Quán ly tham,... tham...; (31) Quán 
diệt,... sanh...; (32) Quan xả lý,... thủ trước...; (33) 
Quán hoại,... tường kết hợp...; (34) Quán (các hành) 
diệt,... tích luỹ nghiệp...; (35) Quán biến đổi,... tường 
về sự lâu bền...; (36) Quán vô tướng,... tướng...; (37) 
Quán vô nguyện,... dục...; (38) Quán không,... tà giải 
(cố chấp). . 7 ; (39) Quán các pháp thuộc tăng thượng 
tuệ,... ta giai do chấp thủ...; (40) Với chánh tri kiến, .7 
tà giải do si...; (41) Quán nguy hiểm,... tài giải do y cứ 
vào các hành...; (42) Với tư duy,... không tư duy...; 
(43) Với quán tư bỏ, tà giải do troi buộc là giới.... 





TUỆ (B): 4 đề mục thuộc Đạo lộ 


(44) Dự lưu đạo, từ bỏ cấu uế do tà kiến là giới... 

(45) Nhất lai đạo, từ bỏ các cấu uế thô là giới... 

(46) Bất hoàn đạo, từ bỏ cấu uế còn sót lại (dư 
tàn) là giới... 

(47) A-la-hán đạo, từ bỏ tất cả cấu uế là giới, 
kiêng giữ là giới, tác ý là giới, chế ngự là giới, 
không phạm là giới. 









D. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN LẠI VỀ GIỚI 


• 1. Giới ô nhiễm 

• 2. Giới thanh tịnh (nguyên vẹn) 

• 3. Nguy hiểm của sự phá giới 

• 4. Lợi ích của sự giữ giới. 






1. Giới ô nhiễm 


a) Thế nào là Giới ô nhiễm và Giới thanh tịnh? 


• - Giới ô nhiễm l= F > Giới bị rách, lủng, hoen ố, lốm đốm 

• - Giới thanh tịnh c== ^ Không bị rách, lủng, hoen ố, lốm đốm 




b) Bốn loại ô nhiễm của Giới: 


• 1) Bj rách : Vi phạm học giới ở chặn đầu hay chặn 
cuối trong bảy "tụ", như một tấm vải bị cắt ở biên. 

• 2) Bi lủna : Phạm giới nửa chừng tu học, như tấm vải 
bị cắt ở giữa. 

• 3) Bi ô : Phạm giới liên tiếp hai ba lần, như một con 
bò toàn thân đen hay đỏ mà bỗng có một mảng lông 
khác màu ở lưng hay bụng. 

• 4) Lốm đốm : Phạm giới thường xuyên, như con bò 
trên toàn thân có những đốm khác màu với da của 
nó. 









ô nhiễm với 7 trói buộc của dục: 



1) Thích thú phụ nữ xoa bóp 

2) Đùa giỡn với phụ nữ 

3) Nhìn phụ nữ chòng chọc 

4) Lắng tai nghe tiếng phụ nữ 

5) Tưởng nhớ đến tiếng nói cười với họ trước đây 

6) Nhìn người khác hưởng năm dục 

7) Phạm hạnh với mong ước sanh Thiên. 



2. Giới thanh tịnh (nguyên vẹn) 

• Không vi phạm các học giới, 

• Sám hối những giới đã phạm, 

• Không có bảy trói buộc của dục, 

• Không khởi những ác pháp, 

• Khởi những đức tính ít muốn, biết đủ, viễn ly. 

• Như vậy là giới hoàn toàn không bị rách, không 
lủng, không ố, không lốm đốm. Sự không bị 
rách... chính là thanh tịnh giới. 




3. Nguy hiểm của sự phá giới: 


• Do sự thiếu giới hạnh, một người không làm cho chư thiên và loài 
người hoan hỷ, thành một kẻ khó nói đối với đồng phạm hạnh. 

• Vị ấy đau khổ và bị chỉ trích khi phạm giới, và hối hận khi thấy 
những người giữ giới được tán dương. 

• Vị ấy sẽ phải đau khổ lâu dài trong các đọa xứ. 






4. Lợi ích của sự giữ giới 


• Những hương trên thế gian 

• Hương giới không chướng ngại 

• Toả bay khắp mười phương. 

• Phục vụ người giới đức 

• Dù ít, kết quả nhiều. 

• Bời vậy người giới đức 


• Là kho chứa danh xưng. 

• Không có lậu hoặc nào 

• Ở trong đời hiện tại 

• Bức bách người có giới. 

• Vị ấy còn đào hết 

• Gốc rễ của đau khổ. 




















